Bức Tường Berlin 
Huy Đức 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Bức Tường _Berlin 








Huy Đức 
Bức Tường Berlin 


Tuần trước, một người Đông Đức, bà Angela Merkel, vừa lên 
tiếng trên cương vị Thủ tướng nước Đức thống nhất cám ơn 
Hungary cách đây 20 năm, tháng 8-1989, đã mở cửa biên 
giới của mình, để cho hơn 60 nghìn người Đông Đức thoát 
ra, dẫn tới sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. 


Tháng 6-2004, Hoàng- một đồng đội cũ của tôi ở trường sĩ 
quan, cựu đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, con trai một 
vị tư lệnh chiến trường nổi tiếng thời đánh Mỹ và đánh Pol 
Pot- lái xe chở tôi chạy từ Đông sang Tây và cuối cùng đến 
trước bức tường Berlin. Hoàng nằm trong số những người 
Việt Nam đầu tiên leo qua phía Tây, thay vì đủ kiên nhẫn để 
đập đổ cái mà Hoàng, cho đến ngày nay, vẫn coi là “bức 
tường ô nhục”. 


Berlin cũng như nước Đức, sau Thế chiến thứ II, bị “xẻ làm 
tư” theo thỏa ước Potsdam. Cho dù Liên Xô phản đối, các 
nước Anh, Pháp, Mỹ sau đó vẫn trả lại quyền tự chủ cho 
người Đức trên phần lãnh thổ mà mình tiếp quản. “Kế 
hoạch Marshall' đã giúp Tây Đức phát triển rất nhanh dựa 
trên nền tảng tự do. 


Năm 1948, Stalin ra lệnh phong tỏa, không cho vận chuyển 
lương thực thực phẩm từ Đông sang Tây. Nhưng vẫn không 
có người Tây Đức nào đi theo Stalin. Trong khi, trong suốt 


thập niên 50 đã có hơn 3,5 triệu người Đông Đức bỏ chạy 
sang Tây Đức. Ngày 1-8-1961, Tổng Bí thư Liên Xô, 
Krushchev, điện đàm với Ulbricht, Bí thư thứ nhất Đông Đức 
“đề nghị xây tường”. Ngày 12-8 năm đó, Ulbricht ký lệnh 
đóng cửa biên giới và “bức tường ô nhục” đã được người 
Đức cùng với “Hồng Quân Liên xô” nửa đêm “dựng lên lén 
lút. 


Bảo tàng Bức tường Berlin là một trong những bảo tàng vô 
cùng ấn tượng. Có thể tìm thấy ở đây những sự kiện bi 
thảm; nhưng, cũng có thể tìm thấy ở đây những câu chuyện 
hết sức li kỳ. Chỉ có với khát khao tự do con người mới có 
thể bất chấp sự hiểm nguy mà vượt thoát mãnh liệt đến vậy. 
Lượng người dân Đông Đức bị bắn chết khi trèo qua bức 
tường Berlin không dừng lại ở con số 1.374; mới đây, Bảo 
tàng vừa cho bổ sung vào danh sách này những người 
không phải là dân “vượt biên” mà là lính biên phòng Đông 
Đức. Hàng chục lính biên phòng Đông Đức đã tự sát thay vì 
chấp hành lệnh chính quyền bắn vào nhân dân, những người 
tìm kiếm tự do. 


Chỉ cần đến Bảo tàng Bức tường Berlin là có thể hiểu vì sao 
cả Đông Âu, tràn ngập xe tăng Liên Xô, thế mà vẫn đổ; có 
thể hiểu vì sao Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu lấy ngày 
“23 tháng Tám là ngày tưởng niệm các nạn nhân của chủ 
nghĩa Stalin và Phát xít”. Ngày 23-8-1939, Stalin đã bắt tay 
với Hitler, ký Hiệp ước phân chia Châu Âu. Chỉ một tuần sau, 
ngày 1-9-1939, Hitler đánh chiếm một phần Ba Lan; ngày 


17-9-1939, Liên Xô xâm lược phần còn lại. Người của Stalin, 
ngay sau đó đã giết hại hàng trăm nghìn người Ba Lan và 
đưa hơn một triệu người Ba Lan khác lưu đày viễn xứ. 


Nếu như, chủ nghĩa Hitler chỉ kịp gây tội ác trong những 
năm tháng chiến tranh thì chủ nghĩa Stalin lại tiếp tục hủy 
hoại con người ngay cả khi không còn tiếng súng. Sự hy sinh 
của hơn 20 triệu người Liên Xô, sự anh dũng của các tướng 
lĩnh, của Hồng quân là vô cùng vĩ đại. Nhưng, sự hy sinh ấy 
của nhân dân đã bị những người như Stalin tước đoạt. Liên 
Xô, quốc gia đóng vài trò quyết định trong cuộc chiến chống 
Phát xít, thay vì được ghi nhớ như là “giải phóng quân” đã 
trở thành một lực lượng chiếm đóng và đã áp đặt lên Đông 
Âu một chế độ tước đoạt hết của con người những quyền 
căn bản. 


Tại Đông Đức, sau 8 năm chiếm đóng, chính quyền do người 
Nga lập nên liên tục có những hoạt động thanh trừng nội bộ; 
khủng bố những người bất đồng; kiểm soát thanh niên; 
trong khi, thực phẩm thì khan hiếm và đắt đỏ. Sau khi Stalin 
chết, hơn 1 triệu người dân Đông Đức đã xuống đường biểu 
tình. Chính phủ Đông Đức rút chạy vào tổng hành dinh của 
Hồng quân Liên Xô. Chính họ đã cầu cứu và “ngoại bang” đã 
dùng xe tăng thẳng tay đàn áp cuộc chống đối đâu tiên của 
nhân dân ấy. 


Tại Hungary, sau năm 1945, cuộc bầu cử dân chủ chỉ đem 
lại cho đảng cộng sản Hungary 17%. Nhưng ngay sau đó, 


Am 


“toàn quyền Liên xô”, tướng Kliment Voroshilov đã buộc một 
thành viên không đảng phái trao ghế Bộ trưởng Nội vụ cho 
László Rajk, người của đảng cộng sản Hungary. László Rajk 
đã lập ra cơ quan an ninh quốc gia sử dụng cách mà Hitler 
đã làm trong thập niên 30: vu cáo, bắt bớ, tra tấn... tiêu diệt 
dần đối lập. Ngày 23-10-1956, người Hungary đứng dậy hô 
to “không cam chịu làm nô lệ nữa”. Nhưng, ngày 4-11-1956, 
xe tăng Liên Xô nghiến nát cuộc chính biến sau khi máy bay 
ném bom xuống Thủ đô Budapest: 2.500 người Hung bị giết; 
200 nghìn người khác phải trốn khỏi quê hương. 


Sự ngột ngạt về chính trị và bế tắc về kinh tế trở thành tình 
trạng phổ biến ở Đông Âu. Năm 1967, sau khi trở thành Bí 
thư thứ Nhất Tiệp Khắc, Alexander Dubcek tiến hành cải 
cách. Dubcek cho phát triển kinh tế tự chủ hơn; các tù nhân 
chính trị được tha và báo chí bắt đầu có tiếng nói. Không 
chủ trương đa đảng, Dubcek chỉ có ý định xây dựng “chủ 
nghĩa xã hội nhân bản hơn". Tuy nhiên, những nỗ lực của 
Dubcek càng mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân thì lại 
càng gây lo lắng cho Liên Xô. Cho dù không có “nổi dậy”, 
đêm 20-8-1968, xe tăng Liên Xô vẫn tiến vào Praha theo sau 
bởi hơn 165 nghìn quân của khối Warsava. 


Tại bảo tàng Bức tường Berlin, có một đoạn video gần như 
được liên tục phát, đó là trích đoạn phát biểu ngày 12-6- 
1987 của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan: “Mr. Gorbachev, 
hãy phá bỏ bức tường này”. Thật khó để xác định ai là 
người đóng vai trò chính để kết thúc chiến tranh lạnh. Tuy 


nhiên, có thể bức tường Berlin đã không sụp đổ nếu như 
tháng 3-1989, Thủ tướng Hungary, Miklos Nemeth, khi có ý 
định “tháo gỡ hàng rào kếm gai dọc theo biên giới" 
không nhận được tín hiệu từ ông Gorbachev: “Vấn đề an 
ninh biên giới là việc của ông Nemeth”. 


Không có một dân tộc nào không nuôi khát vọng tự do ngay 
cả dưới họng súng của xe tăng và đại bác. Câu trả lời của 
ông Gorbachev đơn giản chỉ là trả cho người Hungary quyền 
tự quyết. Cái quyền mà người dân Đông Âu lẽ ra phải được 
hưởng kể từ 1945. 


Cũng trong tháng 6-2004, tôi có đi qua một vài nghĩa trang 
quân Đồng Minh chết sau sự kiện Normandy. Những tấm bia 
ở đây nói rõ là nghĩa trang được lập bởi dân chúng địa 
phương góp đất và tiền để tưởng nhớ những người lính Anh, 
Mỹ, New Zeland, Australia... Những “nghĩa trang dân lập” 
ấy vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay với hoa tươi quanh 
năm. Trong khi, năm 2007, Tổng thống Nga Putin bị các 
quốc gia lân bang đặt trước tình huống phải ký sắc lệnh lập 
7 văn phòng đại diện tại Ba Lan, Hungary và các nước vùng 
Baltic để bảo vệ mộ của Hồng quân. Thật không phải khi 
đụng đến nơi tưởng niệm những người đã hy sinh. Nhưng, 
cái cách mà Putin cư xử với lân bang đã khiến họ nhớ lại thời 
Liên Xô và nhận thấy những tượng đài Hồng quân “không 
còn là một biểu tượng chống phát xít mà là biểu 
tượng của sự chiếm đóng”. 


Bên cạnh những bao cát của Checkpoint Charlie, chốt gác 
giữa Đông và Tây Berlin, cũng luôn có hoa tươi. Có lẽ ngay 
chính người Mỹ, sau những chiến tranh Việt Nam, chiến 
tranh Iraq, cũng thèm khát hình ảnh của chính mình trên bờ 
biển Normandy hay ở cái Checkpoint Charlie ấy. Từng là một 
người lính ở Campuchia tôi hiểu, không có người lính nào 
sẵn sàng hy sinh nếu không nghĩ, sứ mệnh của mình là giải 
phóng. Nhưng, không chỉ những người đã nằm xuống, người 
lính thường kết thúc sứ mệnh sau khi buông súng, mà 
những việc có ảnh hưởng tới “các giá trị thiêng liêng” khi ấy 
mới thực sự bắt đầu. Một cuộc chiến không còn được coi là 
“giải phóng” nếu những gì mà nhân dân cuối cùng được 
hưởng không phải là độc lập tự do. 


Huy Đức 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Blog tác giả 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2009 


